CÁCH THỨC 
NGUYỆN NGẮM 


IMPRIMERIE BUI CHU 


1942 


IMPRIMATUR 
A BUI CHU LE 9 MARS 1942 
D.M. НО NGỌC САМ 


VIC. AP. 


CÁCH THÚC NGUYỆN NGÁM' 
Nguyện ngắm là suy đi xét lại một điều nào, hay là 16 nào trong đạo, để giục lòng ta kính mến Chúa, 
ái mộ đàng phúc đức, cùng những sự trên giời, mà chê ghét đàng tội lỗi, cùng những sự hư hèn dưới thế. 
Sự nguyện ngắm cần cho mọi thứ người, cần cho những kẻ muốn giữ mình sạch tội trọng cần cho 
những kẻ muôn tân tới trong đàng giọn lành. 


1- Sự nguyện ngắm rất cần cho kẻ muốn giữ mình sạch tội trọng. Bà Thánh Têrêxa nói: “linh hôn nào 
cứ nguyên ngăm luôn, sẽ khỏi tay та qui đời đời, bằng linh hôn nào bỏ nguyên ngăm thì chẳng phải та 
qui kéo nó xuống hỏa ngục, bèn là tự nó gieo mình xuống hỏa ngục mà thôi”. Lời ау rất thật, vì chưng 
trong mình người ta có tính hư hằng kéo mình về đàng trái, lại có thói xấu và những sự vui giả thế gian 
hằng bày ra trước mặt liên, làm cho người ta yêu chuộng những sự đời này, mà bỏ quên phúc thiên đàng, 
cho nên nếu ta không suy nghĩ những lẽ trong đạo là những lẽ vốn có sức làm cho ta khinh chê những sự 
hèn thế gian, mà yêu chuộng những sự trên giời. 

2- Sự nguyện ngắm là sự rất cần cho được tán tới di dàng gion lành. Ông thánh Ruphinô rằng: “Mọi 
sự tấn tới trong đàng nhân đức thì bởi sự nguyện ngắm та ra”. . Ông thánh Bênađô nói: “Con hỏi ta phải 
làm đí gì cho được nên giọn lành thì ta giả nhời rằng: phải chăm việc nguyện ngắm”. Ông thành 
Bonavnetura nói: “Nếu ta chẳng hay suy ngắm thì mọi nhân đức đã được, liên ra khô héo cùng đây rẫy 
những ý trái, và chóng hư di mà chó”. 


Trong sách đắng khôn ngoan nhân đức kia dạy rằng: “sự nguyện ngắm góm lại mọi điều giúp người 
ta đi đàng nhân đức, kẻ bỏ nguyên ngắm thì chẳng có lẽ nào tán tới đi đàng nhân đức được, mà Ке sing 
năng nguyện ngắm thì lòng kẻ áy sẽ nên như lò lửa thiêng liêng, sinh ra sự kính mến Chúa hết lòng hết 
sức trên hét mọi sự ”. 

Các đắng dạy làm vậy thì thậm phải, vì chưng nhân đức giọn lành ở tại sự sẵn lòng làm tôi và đẹp ý 
Chúa trong mọi sự, mà sự nguyện ngăm có sức làm cho ta sản lòng làm tôi và đẹp ý Chúa trong mọi sự, 
vì khi ta suy ngăm Chúa là Đắng cực lành vô cùng, và là Đắng lòng lành thương xót vô cùng, thì ta sinh 
lòng kính mến Người; và khi ta suy ngắm ta là kẻ hèn hạ thiểu thốn, thì ta sinh lòng khiêm nhường, thì 
Chúa sẵn lòng ban ơn phù hộ cho ta được làm tôi và đẹp lòng Người trong mọi sự. 


Cho được nguyện ngắm nên thì phải biết cùng giữ ít nhiều điều, chia làm ba phần như say này: 


1 (16-12-1746) Đức Giáo Hoàng Ventô XIV đã ban những ân xá sau này. 1. Kẻ nào trong giót một tháng ngày nào cũng 
nguyện ngắm hai khắc hay ít là một khắc đồng һд, và chọn một ngày nào mặc ý mình mà xưng tội chịu lễ và cầu nguyện như ý 
Đức Giáo Hoáng thì được một ơn đại xá. 2. Các kẻ dạy người ta học lối nguyện ngắm dù ở nhà thờ dù ở nơi khác, dù nơi 
chung, dù nơi riêng, mỗi lán dạy hay lá học làm vậy cùng xưng tội chịu lễ thì được bảy năm cùng bảy mùa chay cả phép ân xứ. 
3. Các kẻ siêng năng dạy hay là học lỗi nguyện ngắm mỗi tháng chọn một ngày nào mặc ý mình mà xưng tội chịu lễ cùng cầu 
nguyện như ý Đức Giáo Hoàng, thì được một ơn đại xá. Các ơn áy được chỉ cho các linh hôn nơi lửa luyện tội. 


РНАМ ТНО МНАТ 
VË SỰ DON MÌNH CHO ĐƯỢC NGUYÊN NGÁM NÊN. 


Có hai thể dọn mình: một là dọn minh xa ngoại giờ ngắm, hai là dọn mình gần khi sắp ngắm. 


Dọn mình xa là khi ta hãm tính mê xác thịt, giữ lòng thanh sạch, và năng đem lòng đem trí về Chúa; 
có giữ như vậy thì đến giờ nguyện ngắm bớt chia trí, dễ nói khó cùng Chúa, và Chúa cũng vui lòng nói 
khó cùng ta. Còn cách dọn mình xa nữa, là từ hôm trước xem hay là dọn sẵn bài ngắm, và đêm khi thức 
giác, sáng vừa chỗi dậy thì nhớ điều ngắm mà khi sự suy ngắm liền; có làm được vậy thì tốt lắm. 

Dọn mình gần có hai việc: một là phải suy có Đức Chúa Giời ở trước mặt mình; hai là phải xin Đức 
Chúa Giời soi lòng cho mình. 

Sự suy có Chúa ở trước mặt mình ấy là sự cần cho mọi khi muốn nguyện ngắm, đọc kinh, hay là làm 
việc lành nào khác. 

Có bốn thể cho được nhớ Dức Chúa Giới ở trước mặt mình: Một là nhớ Đức Chúa Giời ở khắp 
mọi nơi, cho nên đang khi ta ngắm, thật có Đức Chúa Giời ở trước mặt ta; Hai là tin thật có Đức Chúa 
Giời ngự trong ta mà cai quản linh hôn và xác cùng mọi sự trong mình ta, vì chưng kẻ có nghĩa cùng Đức 
Chúa Giời, thật là đền thánh riêng cho Đức Chúa Giời ngự trong lòng kẻ ấy; Ba là tưởng nhớ Đức Chúa 
Giêsu ngự bên hữu Đức Chúa Cha, hay là ngự trong Mình Thánh mà coi sóc giáo hữu cách riêng, nhất là 
đang khi nguyện ngắm; Bốn là tưởng như thể có Đức Chúa Giêsu ở trước mặt ta bấy giờ; mặc ý Đức 
Chúa Giời soi cho ta suy một thể nào trong bốn thể cho được nhớ có Đức Chúa Giời ở trước mặt ta. 


Khi đã tưởng thấy thật có Đức Chúa Giời ở trước mặt mình, tức thì phải hạ mình xuống thờ lạy Đức 
Chúa Giời và giục lòng ăn năn vì mọi tội đã phạm mát lòng Người xưa nay, và phải xưng mình là kẻ 
chăng đáng ở trước mặt Chúa trọng vô cùng mà nói khó cùng Người, song lây lòng trông cậy mà câu xin 
Người soi trí mở lòng cho được nguyện ngám nên, cùng xin rât thánh Đức Mẹ, thánh thiên thần Bản 
mạnh, thánh quan thây, và các thánh câu cho mình được nguyện прат nên. 


PHÀN THỨ HAI 
VË SỰ NGUYỆN NGÁM? 


Trong phần này phải làm ba việc, môt là bày ra trong trí khôn những sự mình toan ngắm; hai là phải suy 
lẽ cho được động lòng về đàng lành; ba là dốc lòng giữ sự đã ngắm. 


1. Việc bày ra trong trí khôn những sự toan ngắm. 


Hãy bày ra trong trí khôn như thể xem thấy những sự mình toan ngắm. Thí du: ngắm về sự thương 
khó Đức Chúa Giêsu, thì bày ra như thể ta theo Đức Chúa Giêsu khi Người chịu nạn, mà thấy những quân 
dữ xỉ vá đánh mắng Người. Ngắm về sự chết thì bày ra như thé mình nám liệt trên giường, các thầy thuốc 
đã chê, mình đang chịu các phép, người ta đang dọn đồ liệm xác mình. Ngắm về hỏa ngục hay thiên đảng, 
thì bày ra như thể ау đất rẽ làm hai cho ta xem thấy những sự khốn trong hoà ngục, hay là như thé các 
tầng giời mở ra cho ta xem thấy những sự vui vẻ trên thiên đàng. Dọn mình năm bảy phút không, кё là 
nhiêu. 


2. Việc suy lẽ cho được động lòng về đàng lành. 

Phải suy đi nghĩ lại các 16 cho thám thía kỹ lưỡng, dé giục lòng chiều về đàng lành; vì chưng cứ sự 
thường trí khôn ta càng lấy sự gì làm thật, thì lòng càng động về sự ây hơn. Vì vậy khi đọc sách ngắm thì 
phải đọc khoan khoan vậy, và câm trí cho được hiểu ý tứ những nhời đọc; bằng khi không tiện đọc hay là 
nghe đọc sách thì cũng phải cầm trí suy ngắm cho thấm thía những lẽ có sức làm cho động lòng vé sự có 
ý ngắm, khi thấy 16 nào hay câu nào làm cho động lòng thì cứ suy ngắm đấy, đừng bỏ mà sang lẽ khác 
làm chi. 


2 Lời dặn: vé cách ở khi nguyện ngắm. — — Khi nguyện ngắm riêng thì quì thượng lên hay là giang tay ra, hay là зар mình 
xuống tùy ý, khi бт yếu bệnh nạn thi ngồi đứng hay là nằm tùy sức. Còn khi nguyện ngắm hay là đọc kinh xem lễ ở nơi chung 
y giờ làm việc chung, néu không có lẽ phải như бт yếu .v.v. thì phải giữ sự chung lúc qui lúc đứng cho га mót lồi chung. 


Khi trí khôn đã suy ngắm cho thấm thía, mà lòng đã ra mềm và sẵn cho được động lòng về sự lành, thì ta phải 
bỏ sự suy ngắm cho được động lòng về sự lành, vì chưng ta suy ngắm cốt đề cho lòng ta được động về sự lành, nên 
khi lòng ta đã động vê sự lành thì phải thôi sự suy ngăm, cho được làm việc động lòng kêu van than thở cùng Đức 
Chúa Giời. 


Trước này đã nói rằng: cứ sự thường trí khôn phải suy nghĩ các 16 cho thấm а dé giuc lòng chiều về 
sự lành, song cũng có khi Đức Chúa Giời ban ơn khác thường, có khi ta đang suy ngắm nửa mùa, hay là 
đang khi dọn mình ngắm, mà Đức Chúa Giời cho ta động lòng về sự lành, muốn than thở cùng Người 
nhời nọ nhời kia. Thí du: muốn cám ơn Đức Chúa Giời, muốn ăn năn tội, hay là muốn xin ơn nọ ơn Кіа, 
thì bấy giờ ta phải bỏ sự suy ngắm, sự xem sách mà theo ý Đức Chúa Giời tức thì mà than thở cùng làm 
những việc thê ây, vì chưng Sự suy ngắm, sự xem sách cót dé cho. động lòng, than thở cùng Đức Chúa 
Giời như thể ấy. Qua cơn ấy, nếu còn giờ thì lại xem sách, cùng ngăm, và than thở như đã chép trong 
sách; nhưng hãy nhớ, dù trong sách chép một hai nhời chung vé sự than thở trong các 16 ngắm, thì chẳng 
buộc phải cứ như thê ấy đâu; bèn lá ai muốn than thở những nhài khác mình lấy làm sốt sáng hơn, được 
ích hơn, thì mặc ý. Vả lại có khi muốn than thở cùng Đức Bà, các thánh hay là các vật vô linh tính như 
trong kinh vua thánh David thì cũng nên. 


Sau nữa, sự động lòng về đàng lành thì có nhiều thể, tùy những Sự ta suy ngắm: có khi động về sự 
mến, có khi Ông về sự ghét, có khi động về sự sợ hãi, có khi động về sự vui mừng v.v. mà dù những sự 
động lòng thể ấy thì có ích cả mặc lòng; song le sự động lòng ăn năn cùng dốc lòng chừa, và cầu xin Đức 
Chúa Giời ban ơn giúp sức cho được sửa mình lại, nhât là về tội lỗi hay là nết xấu nào làm thiệt hại ta 
hơn, ấy là những sự làm ích cho ta hơn cả, cho nên thường thường ta không nên bỏ ba sự ấy; nhưng khi 
nào thấy lòng ta động về sự khác cách riêng, cách sốt sắng, thì ta nên theo về sự ấy, dù động lòng làm vậy 
giót giờ ngắm cũng nên, mà chẳng khá giãn sự ấy cho được động lòng về ba sự kia làm chỉ. 


3. Việc dốc lòng giữ những sự đã ngắm. 


Về sự dốc lòng thì phải biết, nếu chỉ dốc lòng chung vậy, như dóc lòng nhịn nhục khi phải sự gì khó, hay là 
đốc lòng giữ mình sạch sẽ cho giọn v.v. như vậy không làm ích bao nhiêu, bởi đấy phải dốc lòng cách riêng, 
phải dốc lòng về những sự mình thường gặp, hay là có lẽ mà gặp, thí du: dốc lòng nhịn kẻ nọ người kia hay làm 
mát lòng mình, бс lòng giữ con mắt không trông xem kẻ nọ người Кіа hay làm cho chia trí vé sự trái v.v. 


Sau nữa, phải nhớ những sự dốc lòng mà thực hành những sự ấy cho siêng năng, phải tìm thé liệu 
cách cho được làm những sự ау, kéo chỉ dốc lòng rồi lại chẳng làm thì ra vô ích, có khi lại sinh cậy mình, 
lấy mình là kẻ có nhân đức, vì một sự dốc lòng không làm vậy. Mà cho dë nhớ những điều đã dốc lòng, 
thì khi ngắm đoạn, hãy nhắc đi nhắc lại một ít những lẽ đã suy ngắm, mà nhặt lấy một hai câu cho được 
nhớ cùng năng nhắc đi nhắc lại một ít những lẽ đã suy ngắm, mà nhặt láy một hai câu cho được nhớ cùng 
năng nhắc đi nhắc lại trong ngày ấy, như hoa thiêng liêng cầm trong tay và năng ngửi, cho được giữ mùi 
thơm ấy trong mình. 


PHÀN THỨ BA 
VË NHỮNG VIỆC PHÁI LÀM CUÓI GIỜ NG 


Ngắm đoạn phải làm ba sự này nữa: một là cám ơn, hai là dáng mình, ba lá cầu xin. Vì vậy thứ nhất: 
phải lây lòng khiêm nhường hét sức, mà cám ơn Đức Chúa Giời vì đã soi cho con được suy biệt bây 
nhiêu sự, và đã mở lòng cho con dốc lòng làm việc lành, cùng chira sự tội. Thứ hai: phải lấy lòng kính 
mến mà dâng cho Đức Chúa Giời linh hôn và xác, tài trí của cải, cùng các sự con lòng động lòng lo, 
miệng nói mình làm, hợp làm một cùng công nghiệp Đức Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết vì con, mà 
xin Đức Chúa Giời lòng lành vô cùng chịu lẫy như của tế lễ con dâng cho Đức Chúa Giời. Thứ ba: phải 
lấy lòng cậy trông vững vàng, mà xin Đức Chúa Giời ban cho con được các ơn lành, và các nhân đức phải 
có cho được theo chân Đức Chúa Giêsu mà đi đàng nhân đức, cùng làm tôi Đức Chúa Giời cho nên; hãy 
xin Đức Chúa Giời soi sáng cho con được biết đàng công chính đẹp lòng Đức Chúa Giời, và ban sức cho 
con được theo ý Người mọi đàng; đoạn phải câu cho Hội thánh, cùng kẻ coi sóc con phân hôn phần xác, 
cầu cho anh em họ hàng bạn hữu. và các kẻ có đạo, kẻ chăng, mà câu xin Đức Chúa Giời gìn giữ, cùng 
ban cho các kẻ ấy mọi sự lành phần hồn phần xác nữa; lại phải xin rất thánh Đức Mẹ, thánh thiên thần 
bản mạnh, thánh quan thày và các thánh nam nữ cầu cho con. Sau hết phải đọc một kinh Lạy cha, một 
kinh kính mừng. 


5 


Вас những lẽ người ta hay vin mà bỏ sự nguyện ngắm. — Có nhiều kẻ nghĩ rằng: sự nguyện ngắm là 
sự riêng cân cho những kẻ chủ ý đi đàng nhân đức giọn lành, như kẻ tu hành, kẻ ở nhà dòng mà thôi, còn 
mình muốn giữ đạo cách thường vậy thì không cần phải nguyện ngắm; kẻ nghĩ làm vậy nhằm lắm, hãy 
nhớ nhài bà Thánh Têrêxa nói: “Ке bó nguyên ngắm thì chẳng cần phải ma qui cám đồ nó, môt là chính 
mình nó sẽ gieo mình xuống hỏa ngục mà chó”. 


Nhiều kẻ lại nghĩ rằng: những kẻ có chữ nghĩa, có trí khôn sắc sảo mới nguyện ngắm được, còn mình 
không chữ nghĩa, kém khôn thì nguyện ngăm sao được; kẻ nghĩ làm vậy cũng không phải, vì chưng cho 
được nguyện ngăm, chỉ phải dùng trí khôn suy lẽ nọ lẽ kia, và dùng lòng muôn chiều về sự lành mà thôi, 
cho nên hë kẻ nào có thê dùng trí khôn lòng muốn được, thì cũng nguyện ngắm được. Những kẻ u mê dót 
nát thường biết suy nghĩ cách nọ cách kia, 16 này lẽ khác, cho được làm nổi những việc đời, mà chẳng biết 
suy nghĩ cách thế cho được rỗi phần linh hồn thì làm sao? 


Đã hay rằng: trong đạo có nhiều điều thiêng liêng màu nhiệm, khó suy xét hơn những việc đời mặc 
lòng, song le nhờ ơn Chúa giúp sức, thì những kẻ dót nát cũng có thể suy ngắm những sự ấy cho được 
động lòng về đàng lành. Kia xem ông thánh Phanchicô khó khăn, bà thánh Têrêxa, bà thánh Rosa và 
nhiêu thánh khác, dù chăng có chữ nghĩa, chăng học lẽ cao sâu gì, mà bởi ơn Chúa giúp sức thì đã suy 
được những lẽ cao ý trong đạo hơn nhiều người thông thái bội phần. 

Có kẻ thấy mình khi nguyện ngắm hay chia trí ra, thì ngờ mình không thê nguyện ngắm được, nguyện 
ngắm mát công, nên ngã lòng mà bỏ nguyện ngắm. Kẻ ау phải biết: nêu sự chia trí chẳng tại mình, và 
mình chẳng muốn sự ấy, thì sự chia trí làm vậy chẳng mắt công, cùng chẳng mát ích bởi sự nguyện ngắm, 
Đức Chúa Giời lòng lành vô cùng đã biết ta yêu đuối, thì Người chẳng chấp, Người cũng sẽ Бап những ơn 
Người đã định ban cho ta. Song cũng phải biết sự hay chia trí đang khi đọc kinh nguyện ngắm, thường tại 
hằng ngày ta để lòng để trí vé những sự đời này quá. Vậy ta hãy năng đem lòng đem trí về Đức Chúa 
Giời, thì đến giờ nguyện ngắm sẽ dễ cầm lòng cầm trí mà chớ. 


Sau nữa, dù sự chia trí bởi tự mình mà ra, cũng chăng nên ngã lòng mà bỏ sự nguyện ngắm; một phải 
cầm trí lại vừa sức mình mà thôi. Hãy năng suy nhớ mình đang ở trước mặt Chúa quyền cả phép tắc và 
lòng lành vô cùng, mà bàn luận tính toán công việc mình với Người, cùng nhớ g giờ nguyện прат nói khó 
cùng Chúa là giờ cần thiết và là giờ ích lợi cho linh hồn mình lãm, như thé thì dë сат trí lại. Khi đã làm 
vừa sức mình mà còn chia trí ra, thì cùng chẳng nên bối rối, một phải hạ mình xuống ở khiêm nhường, 
biết mình hèn hạ, mà đem lòng đem trí về Đức Chúa Giời cách êm ái thì đã đủ. 


Có kẻ thấy mình khi nguyện ngắm thường hay khô khan tối tăm trong linh hồn, hay là chẳng được sự 
vui mừng thiêng liêng, thì ngờ rằng Đức Chúa Giời đã bỏ mình, hay là nghĩ rằng nguyện ngắm như thế 
thì vô ích. Kẻ nghĩ làm vậy cũng nhằm lắm, vì chưng sự giọn lành ở tại sự sẵn lòng làm tôi Đức Chúa 
Gioi trong mọi sự, chàng tại sự được vui mừng đâu. Lại phải biết. điều này nữa, là Đức Chúa Giời thường 
dé cho kẻ mới tập đi đàng nhân đức được sự vui mừng, cho kẻ ấy dễ chê bỏ những sự vui hèn thế gian, 
bằng khi Người ta đi đàng nhân đức đã lâu đã khá, thì Người lại cât sự vui mừng đi, để người ta khỏi 
dính bén sự vui ấy, mà làm tôi Đức Chúa Giời vì một Đức Chúa Giời mà thôi. Vậy khi ta nguyện ngắm 
mà thấy mình khô khan nguội lạnh, hay là chẳng được sự vui mừng, mà ta hạ mình xuðng ở khiêm 
nhường, sẵn lòng theo ý Đức Chúa Giời và dốc lòng cầu xin, cám ơn, và làm mọi việc quen làm như khi 
được sự vui mừng vậy, thi sự ấy đẹp lòng Đức Chúa Giời lắm, và có công phúc trọng cùng tỏ ra mình có 
nhân đức chắc chắn. 


Sự nguyện ngắm làm ngại, vì khi nguyện ngắm ma qui hay cám dỗ nhiều thê nhiều cách; 
có khi nó cám dỗ về sự do dáy, những sự phạm đến Đức Chúa Giời, Đức Bà, các thánh; có khi nó cám dỗ 
về những sự nghịch cùng đức tin v.v. Nó có ý làm thế cho người ta bỏ việc nguyện ngắm, song dú ma qui 
cám dỗ thể nào thì chẳng nên bỏ nguyện ngắm. Xưa bà thánh Birgitta phải cám dỗ đang khi nguyện 
ngắm, thì Đức Bà hiện đến phán bảo răng: “Ма qui ghen tương người ta, cho nên nó hằng đi chung quanh 
làm ngăn trở kẻo người ta nguyện ngăm; song le dù ma qui đi chùng quanh cám 46 con thê nào mặc lòng, 
thì con cứ vững lòng ước ao nguyện ngắm, và lo liệu ra sức làm việc ау vừa sức mình, vi sự con ước ao 
nguyện ngăm, cùng ra sức tìm cách thé cho được nguyện ngắm nên, ấy là chính ích con được bởi nguyện 
ngắm, mà dù con không bỏ được những sự do dáy ma qui dé vào trí khôn con mặc lòng, song le bởi con 
đã ra sức bỏ đi, cùng ra sức ở trước mặt Đức Chúa Giời, cho nên con sẽ được chịu lấy một triều thiên rất 
sáng láng hằng có đời đời trên thiên đàng. Có làm thẻ ấy thì những sự khốn khó bởi sự con phải cám dỗ 
gg khi nguyện ngắm sẽ làm ích cho con lắm, ấy là khi con không chiều theo, một lấy sự ấy làm không 


bằng lòng”. Sau nữa con cũng phải biết, chăng những ma qui khuấy khuất người ta bề trong khi nguyện 
ngắm, mà lại có khi nó cũng khuấy khuất người ta bề ngoài nữa, có khi nó lấy những hình góm ghiếc má 
hiện ra cùng người ta khi nguyện ngắm, có khi nó làm cho kẻ nguyện ngắm nghe những tiêng sợ hãi v.v. 
như đã nghe trong truyện các thánh. Vậy ta hãy bắt chước các thánh mà khinh dé, đừng xem sao những. 
chước nó, át nó sẽ xâu hỗ mà biến đi. 


Ấy là những điều đã thu nhặt trong sách các đắng khôn ngoan đạo đức, đã từng trải việc nguyện 
ngắm, 46 giúp ai пау dễ nguyện ngăm nên. Khuyên những người chưa quen nguyện ngắm hãy năng xem 
bản này, cho được hiểu biết cách nguyện ngắm, và thêm lòng ái mộ sự nguyện ngăm; bằng ai muôn biết 
lối nguyện ngắm cho rộng ý hơn, hãy xem sách “Рп lối nguyện ngắm” hay sách “giọn lành” quyền thứ 
V về phần thứ nhất. 


Vậy khuyên anh em hãy siêng năng nguyện ngắm hằng ngày, mà dù hay chia lòng chia trí, cùng khô 
khan lạnh lẽo, hay là phải kẻ thù cám dö cách nào mặc lòng, cũng đừng bỏ nguyện ngắm. 


Lại khi nào ngăn trở không nguyện ngắm chung với người ta được, thì phải liệu mà ngắm riêng, cũng 
như khi ngăn trở không ăn bữa chung với người ta được, thì phải ăn bữa riêng vậy. 


Như thế sự nguyện ngắm sẽ làm cho anh em được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giời, và được đi đàng 
nhân đức giọn lành một ngày một hơn như các thánh xưa nay. 


Hoặc ai muốn biết nguyện ngắm giờ nào tiện hơn và có ích hơn, thì hãy nghe nhời vua thánh David 
rằng: “Lạy Chúa, Chúa sẽ nghe nhời tôi cầu nguyện từ ban sáng, từ ban sáng tôi sẽ đứng trước mặt Chúa 
vá trông xem Chúa”. Ban sáng vừa thức dậy, vua thánh chàng những câu nguyện mà thôi, lại cũng lo 
nguyện ngắm cho được ơn phù hộ soi sáng làm việc ngày ấy nên. Ta hãy bắt chước như vậy. 


